WikipediA 


Aírikaans 


Bách khoa toàn thư mở Wikipedia 


Tiếng Aírikaans hay tiếng Hà Lan Mũi Đất (Nam Phi) 
hay tiêng Nam Phi là một trong 11 ngôn ngữ chính thức 
của Nam Phi, phát triên từ phương ngữ Zuid-Holland 
(Nam-Hà Lan) giữa thế kỷ 17 từ những cư dân Hà Lan 
định cư ở Nam Phi vào thời kỳ này. Ngôn ngữ này vay 
mưỢn từ vựng từ tiêng Anh, tiêng Đức, tiêng Pháp của 
cư dân những nước này định cư tại Nam Phi cũng như 
từ các ngôn ngữ châu Phi bản địa và đã trải qua quá 
trình đơn giản hóa ngữ pháp (ví dụ như bộ thay đôi đuôi 
động từ theo các thì). Ngữ âm cũng thay đôi: sch thành sk 
(từ tiêng Hà Lan schoen thành skoen, nghĩa là giày). Cho 
đên giữa thê kỷ 19, đây chỉ là một khâu ngữ, người ta 
sử dụng tiêng Hà Lan chuân đê yiêt. Sau đó, có một 
phong trào dùng ngôn ngữ này đê làm ngôn ngữ văn 
chương. Nó dân đưỢc sử dụng trong báo chí, trường học 
và nhà thờ. Năm 1925, nó đã chính thức thay thê tiêng 
Hà Lan chuẩn. 

Tham khảo 


r 

Tiêng Atrikaans 

sử dụng tại 

Nam Phi 


Namibia 

Khu vực 

Nam Phi 

Tổng số người 
nói 

6,44 triệu (ước tính, ngôn 
ngữ ở nhà) 

6,75 triệu (ngôn ngữ thứ 2 
hoặc 3) 

12 đến 16 triệu (biết cơ 
bản) 10/2007. 

Phân loại 

Ấn-Âu 


■ German 


■ Tây German 


■ Hạ Franken 


■ Hà Lan 


■ Tiếng Atrikaans 

Địa vị chính thức 

Ngôn ngữ chính 

Nam Phi 

thức tại 

Quy định bởi 

Die Taalkommissie 

Mã 

ngôn ngữ 

ISO 639-1 

af 

ISO 639-2 

af r 

ISO 639-3 

afr (http://www.sil.org/ 


iso639-3/documentation.a 


sp?id=afr) 


Có sẵn phiên bản 
Tiếng Aừikaans của 
i/ VVikipedia , bách khoa 
toàn thư mở 



VVikimedia Commons có 
thêm hình ảnh và phương 
tiện truyền tải về 
Aừikaans (https://comm 
ons. vvikimedia. org/wiki/ 
Category.A ừikaans ?us 
elang=vi). 








































Lây từ “https://vi. wikipedia.org/vv/index. php?title=Afrikaans&oldid=58475354” 


Trang này đưỢc sửa đổi lần cuối vào ngày 9 tháng 2 năm 2020 lúc 12:25. 

Văn bản được phát hành theo Giấy phép Creative Commons Ghi công-Chia sẻ tương tự; có thế áp dụng điều khoản 
bố sung, với việc sử dụng trang web này, bạn chấp nhận Điều khoản sử dụng và Quy định quyền riêng tơ . 
VVikipedia® là thương hiệu đã đăng ký của VVikimedia Foundation, Inc., một tố chức phi IỢÍ nhuận. 



